THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


eHọĩt họe BÀI GƠÀMĨ xÁe SOẲG 

BẰSƠtỉơeÁỮĐÈ GHI GBử ĨỊẴỈỊt 2CĨS 

Xác suất vả các nguyên tắc tính xác suất 

® Loai 1 . Sử dụng định nghĩa xác suất 

— Bước 1 . Tính số phần tử của không gian mẫu n(Q) là tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một 
phép thử (giải quyết bài toán đếm trước chữ "Tính xác suất"). 

— Buớc 2 . Tính số phần tử của biên cố A đang xét là kết quả của phép thử làm xảy ra A (giải 
quyết bài toán sau chữ "Tính xác suất") là n(A). 

— Buóc 3 . Áp dụng công thức: P(a) = • 

© Loai 2 . Áp dụng các nguyên tắc tính xác suất 

— Buóc 1 . Gọi A là biến cố cần tính xác suất và Ạ, (i = 1 ,n) là các biến cố liên quan đến A sao cho: 
Biên cố A biểu diễn được theo các biến cố Ạ, (Aj, A 2 , A n ). 

Hoặc xác suât của các biến cố A I tính toán dễ dàng hon so vói A. 

—Bước 2. Biểu diễn biên cố A theo các biên cố A . 

-—- i 

— Buóc 3 . Xác định mối liên hệ giữa các biên cố và áp dụng các nguyên tắc: 

Nêu Aj, A 2 xung khắc (Aj n A 2 = 0) => P(Aj u A 2 ) = P(Aj) + P(A 2 ). 

Nếu A 1 , A 2 bất kỳ =>P(A 1 uA 2 ) = P(A 1 ) + P(A 2 )-P(A 1 .A 2 ). 

Nếu A 1 , A 2 độc lập => P(Aj.A 2 ) = P(Aj).P(A 2 ). 

Nêu Aj, A 2 đối nhau =>P(A 1 ) = 1-P(A 2 ). 

Luu ỷ . Dấu hiệu chia hết 

Gọi N = a n a n _ 1 ...a 1 a ũ là số tự nhiên có n +1 chữ số (a n * o) . Khi đó: 

• Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 4, 25, 8 và 125 của số tự nhiên N : 

+ N : 2 <=> a ữ : 2 <^> a 0 = |0; 2; 4; 6; 8|. 

+ N : 5 <=> a 0 : 5 a 0 = |0; 5|. 

+ N : 4 Ọiay 25 ) ajfl 0 : 4 (/ỉữy 25 ). 

+ N : 8 (hay 125 ) <tí> ữ 2 a 1 ữ ũ : 8 (hay 125 ). 

• Dấu hiện chia hết cho 3 và 9 : Ni 3 (hay 9 ) <=> (o, +.. + a H ) : 3 (hay 9 ). 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


1 




















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


CÁCBÀITCÁN 

Bài 1 .Trường PTTH Hà Huy tập co' mua vế 6 chậu bonsai khác nhau , trong đo' co' hai chậu bonsai 
là tùng và mai chiêu thủy . Xếp ngầu nhiên 6 chậu bonsai đo' thành một hàng dọc . Tính xác suâ't 
sao cho hai chậu tùng va' mai chiếu thủ y ỏ cạnh nhau. 

THPT Hà Huy Tập lần 1 

Lòi giải tham khảo 

Gọi A là biên cố: 'Xếp 6 chậu bonsai ma' chậu tuhg va' mai chiếu thủy ỏ cạnh nhau ' . 

Khi đó: n(A) = 5.2!.4!= 240 
Sô' phẩn tử của không gian mầu : H n = 6 ! = 720 


Vây P(A) 


n(A) _ 240 _ 1 
n(Õ) ~72Õ _ 3 


Bài 2 . Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 
hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngâu nhiên 3 hộp sữa 
để phân tích mâu. Tính xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại.. 

THPT Hà Huy Tập lần 2 


Lòi giải tham khảo 

Sô' cách chọn 3 hộp sữa từ 12 hộp Cj 2 = 220 

Sô' cách chọn 3 hộp có cả 3 loại C 5 C 4 C 3 = 60 

Xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại là : 60/220 = 3/11 


Bài 3 . Mạnh và Lâm cùng tham gia kì thi THPT Quô'c Gia năm 2016, ngoài thi ba môn Toán, Văn, 
Anh bắt buộc thì Mạnh và Lâm đều đăng kí thêm hai môn tự chọn khác trong ba môn: Vật Lí, 
Hóa Học, Sinh Học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Mỗi môn 
tự chọn trắc nghiệm có 6 mã đề thi khác nhau, mã đề thi của các môn khác nhau là khác nhau. 
Tính xác suất để Mạnh và Lâm chỉ có chung đúng một môn tự chọn và một mã đề thi. 

Lần 1 THPT Anh Son II 

Lòi giải tham khảo 

Không gian mẫu Q là các cách chọn môn tự chọn và số mã đề thi có thể nhận được của Mạnh 
và Lâm.Mạnh có C3 cách chọn hai môn tự chọn, có cị.cị mã đề thi có thể nhận cho hai môn tự 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUÓC GIA NĂM 2016 


2 











THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


chọn của Mạnh.Lâm có c 2 cách chọn hai môn tự chọn, có cị.cị mã đề thi có thể nhận cho hai 
môn tự chọn của Lâm.Do đó n( Q) = (C3.Cg.Cg) 2 = 11664. 

Gọi A là biên cố để Mạnh và Lâm chỉ có chung đúng một môn thi tự chọn và một mã đề thi. 
Các cặp gồm hai môn tự chọn mà môi cặp có chung đúng một môn thi là 3 cặp , gồm : 

Cặp thứ nhất là (Vật lí, Hóa học) và (Vật lí, Sinh học) 

Cặp thứ hai là (Hóa học, Vật lí) và (Hóa học, Sinh học) 

Cặp thứ ba là (Sinh học, Vật lí) và (Sinh học, Hóa học) 

Suy ra số cách chọn môn thi tự chọn của Mạnh và Lâm là C 3 . 2 ! = 6 

Trong mỗi cặp để mã đề của Mạnh và Lâm giống nhau khi Mạnh và Lâm cùng mã đề của môn 
chung, vói môi cặp có cách nhận mã đề của của Mạnh và Lâm là Cg.Cg.LCg = 216. 

Suy ra n(Q) = 216.6 = 1296. Vậy xác suất cần tính là P(A) = - 1 

2 J n(Q) 11664 9 

Bài 4 . Gieo một con súc sắc cân đối và đổng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b châm. Tính xác 
suất để phuong trình X 2 + bx + 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt. 

THPT Đoàn Thị Điểm 

Lòi giải tham khảo 

Gieo một con súc sắc cân đối và đổng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b châm . Tính xác suất 
để phuong trình X 2 +bx + 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt. Có 6 khả năng xảy ra khi tung súc sắc nên 
số phần tử không gian mẫu: n(Q) = 6 

Gọi A là biến cố: phuong trình X 2 +bx + 2 = 0 (*) có hai nghiệm phân biệt (*) có 2 nghiệm phân 

biệt <=> A>0 <=>t > 2 -8 >0 ob e|3;4;5;6| =>n(A) = 4. Xác suất cần tìm P(A) = =-: 

Íỉ(íl) 3 

Bài 5 . Có 20 tâm thẻ đuợc đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra 5 tâm thẻ. Tính xác suất đê 
trong 5 tâm thẻ đuợc chọn ra có 3 tâm thẻ mang số lẻ, 2 tâm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 
đúng một tâm thẻ mang số chia hết cho 4. 

THPT Đoàn Thị Điểm 

Lòi giải tham khảo 

Số phần tử của không gian mẫu là: n{íÝj = C 5 2ũ =15504 .Trong 20 tâm thẻ, có 10 tấm thẻ mang số 
lẻ, có 5 tâm thẻ mang số chẵn và chia hết cho 4, 5 tâm thẻ mang số chẵn và không chia hết cho 4. 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


3 











THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Gọi A là biến cố cần tính xác suất. Ta có: n( A) = cỊ 0 .Cị.Cị = 3000. Vậy, xác suất cần tính là: 

p (A]z n ( A ) 3000 125 

1 ’ n( Q) 15504 646' 


Bài 6 . Tìm số hạng không chứa X trong khai triển nhị thức Niutơn 


lĩỊx + 

V 



,x > 0. 


Lần 1 THPT Đoan Thuợng 


Lòi giải tham khảo 


2ựx 


+ 


í 1 


1 ^ 


2x 3 + x 4 


= ịc*(2x 3 f- k .(x J *) k = Ỵc)2?- ỵ .x 

k =0 k =0 


7-k k 


3 4 . Ta có :——— = 0<=>fc = 4 


sô 


/ 

hạng không chứa X là : Cy. 2 7-4 = 280 


Bài 7 . Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm 
trực nhật. Tính xác suât để 3 học sinh đuợc chọn có cả nam và nữ. 

Lần 1 THPT Đông Du 


Lòi giải tham khảo 

Sô' phần tử của không gian mẫu n(íì) = cf, . Gọi A là biến cô' ba học sinh đuợc chọn có 
cả nam và nữ 


n(A) = cl.cị + cị.cl => P(A) = r ^~ 
y ’ 5 6 5 6 v ' n( Q) 


9_ 

11 


Bài 8 . Một nguòi gọi điện thoại, quên hai chữ sô' cuối và chỉ nhớ rằng hai chữ sô' đó phân biệt. 
Tính xác suâ't đểnguòi đó gọi một lần đúng sô' cần gọi. 

Lần 2 THPT Đông Du 


Lòi giải tham khảo 


Hai chữ SỐ cuối phân biệt nên gọi íì là tập hợp tất cả các cách chọn 2 số phân biệt trong 10 
chữ sô' |0,l,2,3,4,5,6,7,8,9j, ta có đuợc Q = Ajo =90 


Gọi A là biến cô' "Gọi 1 lần đúng sô' cần gọi", ta có 


Q 


A 


= 1. Vậy xác suất cần tìm là p(A) = A 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


4 


























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 9 . Tìm hệ số của số hạng chứa X 10 trong khai triển biểu thức 
thỏa mãnC 4 = 13cr 2 . 


' , l v 

* -4 

V X 


, biết n là SỐ tự nhiên 


Lần 2 THPT Đổng Đậu 


Lời giải tham khảo 


Điều kiện < 


n - 4 Ta có : cị = 13C" 2 «• —4 
nsN " " 4!(n-4)! 


= 13. 


nl 


(n- 2 )! 2 ! 


<=> n - 5 n -150 = 0 <=> 


n = 15(f / m) 
n = -10(Z) 


Với n = 15 ta có 


V 

10 


= Yc k Jx 3 f- k Ị-\} = y Cf 5 (-l)Lx 45 5,c . Để trong khai triển đã cho có 

k=0 ' V X ) k=0 

Số hạng chứa X 10 thì 45-5fc = 10=>fc = 7(f/ttỉ). Vậy hệ số của X 10 trong khai triển đã cho là 
Cj 7 g.(-1 ) 7 =-6435. 


Bài 10 . Trong cuộc thi "Rung chuông vàng" có 20 bạn lọt vào vòng chung kết, trong đó có 5 bạn 
nữ và 15 bạn nam. Để sắp xếp vị trí choi, ban tô chức chia các bạn thành 4 nhóm A, B, c, D, mỗi 
nhóm có 5 bạn. Việc chia nhóm đuợc thực hiên bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để 5 
bạn nữ thuộc cùng một nhóm. 

Lần 2 THPT Đổng Đậu 


Lời giải tham khảo 

Chia 20 học sinh thành 4 nhóm nên số phần tử của không gian mẫu là Q = C 2 g.Cjg.CjQ.C 5 

Gọi A là biên cố " Chia 20 học sinh thành 4 nhóm sao cho 5 bạn nữ thuộc cùng một nhóm' 
Xét 5 bạn nữ thuộc một nhóm có Cf-.Cfn.Cs cách chia 15 nam vào 3 nhóm còn lại 

• • • lo IU 0 


Vì 5 bạn nữ có thể thuộc nhóm A,B,C hay D nên ta có 
là P(A) = 


Q 


A 


= 4.Cfg.Cf 0 .Cg. Vậy xác suất của biến cố A 




4C 5 c 5 c 5 1 

_ ^15‘^10‘^5 _ 1 


n 

cị,.cl.ơ m .ơ 5 3876 


Bài 11 . Từ tập# = [l;2;3;4;5;6; 7 } có thể lập đuợc bao nhiêu số có 5 chữ số phân biệt trong đó 
luôn có chữ số 7 và chữ sô' hàng nghìn luôn là chữ số 1. 

THGDTX Cam Lâm 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


5 





























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 

Từ tập E = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số phân biệt trong đó luôn có 
chữ số 7 và chữ số hàng nghìn luôn là chữ số 1. 

Gọi số có 5 chữ số phân biệt: a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 ; trong đó a i e E;i = 1,5 
Gán a 2 = 1 => a 2 có một cách chọn 

Chọn 1 trong 4 vị trí còn lại của các chữ số để đặt số 7 => có 4 cách chọn vị trí cho số 7. 

Ba vị trí còn lại nhận giá trị là 3 số lây từ E \ Ịl;7} => có cách xếp 3 số vào 3 vị trí còn lại 

Suy ra, số các số gồm 5 chữ số phân biệt lây từ tập E, trong đó có chữ số 7 và chữ số hàng ngàn là 
chữ số 1 là: 1 A.Aị = 240 (số). Kết luận: Có 240 số thỏa mãn yêu cầu bài toán 


Bài 12, Từ các chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên mỗi số có 4 chữ 
số khác nhau, và trong đó có bao nhiêu số mà chữ sô' đứng sau lớn hon chữ số đứng trước. 

Đề 1 THGDTX Nha Trang 


Lòi giải tham khảo 

SỐ tự nhiên có 4 chữ số khác nhau có dạng: abcd ; a * 0 

a có 9 cách chọn, còn bcd có A% = 504 . Vậy có : 9.504=4536 số 

Cứ mỗi bộ 4 chữ số khác nhau bất kỳ có đúng 1 bộ sắp xếp theo thứ tự các chữ số tăng dần, vậy có 
Cg = 126 số tự nhiên theo yêu cầu bài ra 


Bài 13. Một đội công nhân có 16 người gồm 7 nam và 9 nữ. Cần chọn ra 6 người đi làm một công 
việc. Tính xác suất để 6 người được chọn có ít nhât 1 người là nữ. 


Trang 


Đề 2 THGDTX Nha 


Lòi giải tham khảo 


Có tất cả 16 người, chọn ra 6 người, số cách chọn là: n(Q) = Cj 6 . 
Gọi A là biến cố: "6 người được chọn có ít nhâ't 1 người là nữ." 
=> A là biến cố: "cả 6 người được chọn đều là nam". 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


6 












THAY NGO QUANG NGHIỆP - THẢY TRÂN VÃN TÀI 


2016 


n(A) = c 7 6 = 7 => P(A) = 


n(n) c\ b 1144 


P(A) = 1 


1 _ 1143 

1144 ” 1144 


Bài 14 . Tìm số hạng chứa X 6 trong khai triển nhị thức Niu - tơn của : /(x) = 


2 , 1 

X + — 
X 


15 


,Vx^0 


Lần 1 THPT SỐ 3 Bảo Thắng 


Lòi giải tham khảo 


f (x) = X 2 + -1 = Ỳ J C k 15 .x 3 °- 3k ,(0 < k < 15,k e N) 

V x ) k =0 


Hệ số chứa X 6 ứng 


0 < Ả: < 15 

< keN <=> k — 8 . Vậy số hạng chứa X 6 trong khai triển là : c® 5 .x 6 = 6435.X 6 
30-3k = 6 

< 


vói 


k thỏa 


mãn 


Bài 15.ĐỘĨ tuyển văn nghệ của truòng THPT Bình Minh có 3 học sinh khối nữ khối 12,4 học 
sinh nam khối 11 và 2 học sinh nữ khối 10 . Để thành lập đội tuyển văn nghệ dự thi cấp tỉnh nhà 
truòng cần chọn 5 học sinh từ 9 học sinh trên . Tính xác suât để trong 5 học sinh đuợc chọn có cả 
học sinh nam , học sinh nữ và có cả học sinh ỏ ba khôi. 

THPT Bình Minh 


Lòi giải tham khảo 

Sô' cách chọn 5 hoc sinh từ 9 học sinh là Cg 

Để chọn 5 hs thỏa mãn, ta xét các truòng hợp sau 

1 nữ 12,2 nam 11, 2 nữ 10 có C 3 C 4 C 2 cách 

2 nữ 12, 2 nam 11,1 nữ 10 có C 3 C 4 C 2 cách 

2 nữ 12, 1 nam 11, 2 nữ 10 có C 3 C 4 C 2 cách 

3 nữ 11,1 nam 11, 1 nữ 10 có cịcịcị cách 
1 nữ 12,3 nam 11,1 nữ 10 có C 3 C 4 C 2 cách 


Vậy xác suất cần tìm là => p = — 


Bài 16.Tìm số nguyên duong n thỏa mãn: A 2 - 3C 2 = 15 - 5n. Tìm hệ số của X 8 trong khai triển 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


7 



















THAY NGO QUANG NGHIỆP - THẢY TRÂN VÃN TÀI 


2016 



( 1) 

20 


P(x) = 

2x —Y 

,x ^ 0. 



l X J 


Lần 2 THPTBỐHạ 


Lời giải tham khảo 


ĐK: n^N,n> 2 


A 2 n -3C 2 n -15 - 5n <=> n(n-ĩ) - 


3 .nỉ 


2ỉ(n-l)! 


= 15 - 5n <=> n 2 - lln + 30 = 0 <=> 


n-5 
n = 6 


P(x) = 


2x- 

V 




=XC 2 V-I) t 2 2 °-V 0 - 3 * 

k =0 


Sô' hạng tổng quát của khai triển trên là C 2ũ (-l) fc 2 20 k x 20 3k . Hệ số của X 8 trong khai triển trên ứng 
vói 20 -3fc =8 k = 4 . Vậy hệ số của X 8 trong khai triển P(x) là C 20 (-l) 4 2 16 


Bài 17. Tìm số hạng không chứa X trong khai triển nhị thức Niuton của 


f 1 v ' 
2.X + 


V 


•Ịx 


, biết rằng 


Aỉ-C\=4n + 6. 


Đề 1THPT Cam Ranh 


Lời giải tham khảo 


Điều kiện: n > 2; n e N. ( 1 ) <=> n(n -1) - + = 4 n + 6 <=> n(n -1) - n * n + = 4 n + 6 

2!(n-l)! 2 


<» n 2 - lln - 12 = 0 <» 


do n > 2 nên n=12. 

II = 2 


Với n = 12 ta có nhị thức Niuton: 


ỉ . V 2 

2x + 


V vx; 


•SỐ hạng thứ k +1 trong khai triển là 


Tk +1 = Cj 2 (2x) 12 ' k ị -UÌ =c k 2 (2x) 12 ' k .X 2 =c k 2 .2 12 ' k .x 

V vx J 


24-3k 


SỐ hạng này không chứa X khi 


k G N, 0 < k < 12 
24 - 3 k = 0 


^k = 8 


Vậy SỐ hạng thứ 9 không chứa X là Tạ = c® 2 2 4 = 7920 


Bài 18. Một tô có 12 học sinh. Thầy giáo có 3 đề kiểm tra khác nhau. Cần chọn 4 học sinh cho môi 
loại đề kiểm tra. Hỏi có mây cách chọn? 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


8 



























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Đề 2THPT Cam Ranh 


Lời giải tham khảo 


Đầu tiên, chọn 4 trong 12 học sinh cho đề một, có cách. Cj 2 
Tiếp đên, chọn 4 trong 8 học sinh còn lại cho đề hai, có cách. Cg 
Các học sinh còn lại làm đề ba. 


Vậy, có : C 8 2 .Cg = 


12 ! 8 ! 
8!4!'4!4! 


12.11.10.9 8.7.6.5 
2.3.4 ■ 2.3.4 


= (11.5.9).(7.2.5) = 34650 cách. 


Bài 19. Một đội văn nghệ gồm có 20 người trong đó có 12 nam và 8 nữ. Chọn ngâu nhiên 8 người 
để hát đổng ca. Tính xác suât để 8 người được chọn có cả nam và nữ và số nữ nhiều hon số nam. 

Lần 1 THPT Đa Phúc 


Lời giải tham khảo 

+) Xét phép thử chọn ngâu nhiên 8 người từ 20 người, môi kết quả của phép thử ứng vói một cách 
chọn được 8 người từ 20 người => Số phần tử của không gian mẫu là: n(d) = C 20 = 125970. 

+) Gọi biên cố A: "8 người được chọn có cả nam và nữ và số nữ nhiều hon số nam" 


Ta có n(A) = Cg 5 .c 8 + Cg 6 .c 2 + Cg 7 ,cj 2 = 14264 => P(A) = = 

8 12 8 12 8 12 n( Q) 125970 


7132 
62985■ 


Bài 20. Trong một đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế tại chợ X. Ban quản 
lý chợ lây ra 15 mẫu thịt lợn trong đó có 4 mẫu ỏ quầy A, 5 mẫu ỏ quầy B và 6 mẫu ỏ quâ'y c. Mỗi 
mẫu thịt này có khôi lượng như nhau và để trong các hộp kín có kích thước giống hệt nhau. Đoàn 
kiểm tra lây ra ngâu nhiên ba hộp để phân tích, kiểm tra xem trong thịt lợn có chứa hóa chất 
"Super tạo nạc" (Clenbuterol) hay không. Tính xác suất để 3 hộp lây ra có đủ ba loại thịt ỏ các 
quầy A, B, c. 

Lần 2 THPT Đa Phúc 


Lòi giải tham khảo 

Trong một đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế tại chợ X. Ban quản lý 
chợ lây ra 15 mâu thịt lợn trong đó có 4 mâu ỏ quầy A, 5 mâu ỏ quầy B và 6 mâu ỏ quầy c. Môi 
mẫu thịt này có khối lượng như nhau và để trong các hộp kín có kích thước giống hệt nhau. Đoàn 
kiểm tra lây ra ngâu nhiên ba hộp để phân tích, kiểm tra xem trong thịt lợn có chứa hóa chât 
"Super tạo nạc" (Clenbuterol) hay không. Tính xác suất để 3 hộp lây ra có đủ ba loại thịt ỏ các 
quầy A, B, c. 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


9 
















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Không gian mâu Q là tập hợp tất cả các tập con gồm 3 phần tử của tập hợp các hộp đựng thịt 

gồm có 4 + 5 + 6 = 15 phần tử, do đó: ft( n) = Cj 5 = —j-prr = 455. 

12 ĩ .3! 

Gọi D là biên cố "Chọn được một mẫu thịt ở quầy A, một mẫu thịt ở quầy B, một mẫu thịt ỏ 
quầy C". 

Tính n(ư) 


Có 4 khả năng chọn được một hộp thịt ỏ quầy A. 

Có 5 khả năng chọn được một hộp thịt ỏ quầy B. 

Có 6 khả năng chọn được một hộp thịt ỏ quầy c. 

Suy ra, có 4 - 5 - 6 = 120 khả năng chọn được 3 hộp đủ loại thịt ỏ các quầy A, B, c => tt(D) = 120. 


~ 120 24 

Do đó: P(D) = V^j = 9f. 

455 91 

Bài 21. Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu được lây ngẫu nhiên từ 20 câu 
hỏi trên. Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suất để thí sinh A rút 
ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhât 2 câu đã thuộc 

Lần 1 THPT Phước Bình 


Lòi giải tham khảo 

Lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi 4 câu hỏi để lập một đề thi có cị 0 = 4845 đề thi. 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 2 câu đã thuộc, có Cj 0 .Cj 0 = 2025 trường hợp. 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 3 câu đã thuộc, có CỊq.cỊq = 1200 trường hợp. 

Thí sinh A rút ngâu nhiên được 1 đề thi có 4 câu đã thuộc, có Cj 0 = 210 trường hợp. 

Do đó, thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhâ't 2 câu đã thuộc, có 
2025 +1200 + 210 = 3435 trường hợp 

Vậy xác suâ't để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhâ't 2 câu đã thuộc là . 

_ _ & _ _ 4845 323 

Bài 22. Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một trường phổ 

thông có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thành lập 

đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần 

chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác suất để trong 5 em được chọn có cả học sinh nam và học 

sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 12. 

Lần 2 THPT Phưóc Bình 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


10 












THAY NGO QUANG NGHIỆP - THẢY TRÂN VÃN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 

- SỐ cách chọn 5 em học sinh từ 8 học sinh trên là Cg = 56 cách 

- Để chọn 5 em thỏa mãn bài ra, ta xét các trường hợp sau 

+) 1 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 3 nam khối 12 có: cịcịcl cách 

+) 1 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: c]cịcị cách 
+) 2 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: cịc\cị cách 
+) 2 nam khôi 11, 2 nữ khối 12 và 1 nam khối 12 có: cịclcl cách 
SỐ cách chọn 5 em thỏa mãn bài ra là: 

c\c\cl + c]clcl+c 2 2 c\cl+c 2 2 c 2 2 c\= 44 cách 

TTA._ / /\' t A' , / 1 1 \ 44 11 

- Vậy xác suât can tính là: —^ = LL 

J 56 14 

Bài 23. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0; 1; 
2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 5 

Lần 3 THPT Phước Bình 

Lời giải tham khảo 

SỐ phần tử của A là 6 .Aị = 720 

Sô' cách chọn một số có hàng đon vị là số 0 có l.Aị = 120 cách 
Sô' cách chọn một sô' có hàng đon vị là sô' 5 có 1.5.Ag = 100 cách 
Suy ra sô' cách chọn một sô' chia hết cho 5 là 120 +100 = 220 cách 

Vậy xác suất cẩn tìm băng —7- = LL. 

J ờ 720 36 

Bài 24. Có 30 tấm thẻ đánh sô' từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 
tâ'm thẻ mang sô' lẻ, 5 tấm thẻ mang sô' chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tâ'm thẻ mang sô' chia hết cho 
10 . 

Lần 4 THPT Phước Bình 

Lời giải tham khảo 


Gọi Q là tập hợp các cách chọn ra 10 tấm thẻ từ 30 tấm thẻ đã cho 


VÌ CỘNG ĐÒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


11 









THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Suy ra n=c 


10 

30 


Trong 30 tâm thẻ có 15 tâm thẻ mang số lẻ, 15 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có 3 tâm thẻ mang 
số chia hết cho 10. 


Gọi Ũ. A là tập hợp các cách chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ 
có đúng 1 tâm thẻ mang số chia hết cho 10 


Suy ra 


Q 


A 


_/~»5 /~<4 /~>1 

- V-. 15 A~ 12 •'“'3 


/-»5 s~>4 /~<1 

Vậy p(A)= 15 12 3 


c 


10 

30 


99 

667' 


Bài 25 . Đội bóng chuyền nam Truông THPT Hùng Vuong có 12 vận động viên gồm 7 học sinh 
K12 và 5 học sinh Kll. Trong mỗi trận đâu, Huân luyện viên Trần Tý cần chọn ra 6 nguòi thi đâu. 
Tính xác suất để có ít nhất 4 học sinh K12 đuợc chọn 

Lần 1 THPT Hùng Vuong 


Lời giải tham khảo 

Đội bóng chuyền nam Truông THPT Hùng Vuong có 12 vận động viên gồm 7 học sinh K12 và 5 
học sinh Kll. Trong mỗi trận đâu, Huân luyện viên cần chọn ra 6 nguòi thi đâu. Tính xác suất để 
có ít nhất 4 học sinh K12 đuợc chọn. 


Không gian mẫu Q = Cj 2 = 924. Xác suất cần tìm là p = —— 5 + < ~ 7< “ 5 + Cy 


924 


462 _ 1 
924 ~ 2 


Bài 26. Tìm số hạng không chứa X trong khai triển theo nhị thức 


/ 

2x + 

V 



(x^o). 


Lần 2 THPT Hùng Vuong 


Lòi giải tham khảo 


,100 


2x + 


x 3 y 


100 . . , nn , ( 1 Ỹ 100 

L =Ẽcỉ 0 „2™-*.*™-« 

k =0 V* ; k =0 


Sô' hạng không chứa X ứng vói k = 25. Kết luận: cfg 0 2 75 

Bài 27 . Có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ, xê'p 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng 
ngang một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suâ't để không có 3 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau 

Lần 1 THPT Đổng Xoài 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


12 
























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 

Gọi B là biên cố "không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau" Khi đó 
n(o) = 8!;n(fi) = 3!.6!=> pỊbỊ = —. 

Bài 28. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau đuợc tạo thành từ các 
chữ số 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp A. Tính xác suất để số đuợc chọn 

chỉ chứa 3 chữ số lẻ 

Lần 2 THPT Đổng Xoài 


Lòi giải tham khảo 


Gọi Q là không gian mâu của phép thử: 



= A 9 6 = 60480 


"Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X". Khi đó: 


Gọi A là biến cố: "Sô' đuợc chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ". Khi đó: 


+ Chọn 3 chữ số lẻ đôi một khác nhau từ các chữ sô' 1, 3, 5, 7, 9 có c 3 cách. 
+Chọn 3 chữ số chẵn đội một khác nhau từ các chữ số 2 , 4, 6 , 8 có c 3 cách. 


+ Sắp xếp các chữ số trên để đuợc số thỏa mãn biến cô' A có 6! cách. 


Do đó 


D. 


A 


= c 5 3 .c 4 3 . 6 ! = 28800 


Vậy xác suất cần tìm là: P(A) 




_ 28800 _ 10 


n 

60480 21 


Bài 29. Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán khối 10 truòng THPT Đổng Xoài có 6 học sinh, trong đó 
có 2 nữ và 4 nam. Chọn ngâu nhiên 3 học sinh tham dự kì thi Olympic cấp tỉnh. Tính xác suâ't để 
chọn đuợc 3 học sinh trong đó có cả nam và nữ. 

Lần 3 THPT Đổng Xoài 


Lời giải tham khảo 

+ SỐ phần tử của không gian mẫu: = Cg = 20 

+ Gọi A là biên cố " chọn đuợc 3 HS có cả nam và nữ" thì n (A) = c\cị + c\c\ = 16 


+ Vậy xác suất là P(a) = ^ = ^ 

J 1 ; 20 5 

Bài 30. Một hộp đựng 9 thẻ đuợc đánh số 1,2,3,....,9. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân 3 số ghi trên ba 
thẻ vói nhau. Tính xác suâ't để tích nhận đuợc là một số lẻ. 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


13 



















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lần 1THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

Lời giải tham khảo 

SỐ phần tử của không gian mẫu là n( Q) = Cạ =84 
Sô' cách chọn 3 thẻ có tích là số lẻ là n(A) = Cg = 10 


=> Xác suâ't cần tính là P(A) = 777 = - 7 - 

84 42 

Bài 31. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập đuợc bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và số đó chia 
hết cho 3? 

Lần 2 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

Lời giải tham khảo 

SỐ có 5 chữ số cần lập là abcde (a* 0 ; a, b, c, d, e <E{0; 1; 2 ; 3; 4; 5Ị) 

abcde : 3 <=>(a + Ễ> + c + íf+ e)i 3 

- Nếu (a+b+c+d ): 3 thì chọn e = 0 hoặc e = 3 

- Nếu (a + b + c + d) chia 3 du 1 thì chọn e = 2 hoặc e = 5 

- Nếu (a + b + c + d) chia 3 du 2 thì chọn e = 1 hoặc e = 4 

Nhu vậy với mỗi số abcd đều có 2 cách chọn e để đuợc một số có 5 chữ số chia hết cho 3 

Sô' các số dạng abcd lập đuợc từ tập A là: 5x6x6x6= 1080 số 
Sô' các sô' cần tìm là 2 X 1080 = 2160 sô' 

Bài 32. Có 30 tấm thẻ đánh sô' từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 
tâ'm thẻ mang sô' lẻ, 5 tấm thẻ mang sô' chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tâ'm thẻ mang sô' chia hết cho 
10 . 


Lời giải tham khảo 

Gọi Q là tập hợp các cách chọn ra 10 tấm thẻ từ 30 tấm thẻ đã cho 


10 


Suy ra Q = C 3Ũ 


Trong 30 tâm thẻ có 15 tâm thẻ mang sô' lẻ, 15 tâm thẻ mang sô' chẵn trong đó có 3 tâm thẻ mang 
sô' chia hết cho 10. 


Gọi ÍÌ A là tập hợp các cách chọn ra có 5 tấm thẻ mang sô' lẻ, 5 tấm thẻ mang sô' chẵn, trong đó chỉ 
có đúng 1 tâ'm thẻ mang số chia hết cho 10 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


14 














THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Suy ra 


Q, 


A 


= ct.ct.cl 


Vậy P(a) 


s~>5 /->4 /~>1 
U 15 .L- 12 .U 3 


c 


10 

30 


99 

667' 


Bài 33. Một người bỏ 4 lá thư vào 4 chiếc phong bì đã ghi địa chỉ .Tính xác suất để ít nhâ't có một 
lá thư bỏ đúng phong bì của nó. 

THPT Hoàng Hoa Thám 


Lòi giải tham khảo 

n(íl) = 4! = 24 

Goi A là biên cố để ít nhất 1 lá bỏ đúng phong bì của nó. 
n(A)= c; + c 4 2 +c 4 3 +c!-15, P(a) = Í1 = 1 

Bài 34. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0; 
1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 5. 

THPT Hoàng Hoa Thám 

Lòi giải tham khảo 

SỐ phần tử của A là 6 .Aị = 720 

SỐ cách chọn một số có hàng đon vị là số 0 có l.Aị =120 cách 

Sô' cách chọn một số có hàng đon vị là số 5 có 1.5.Ạ? = 100 cách 

Suy ra số cách chọn một số chia hết cho 5 là 120 +100 = 220 cách 

Vậy xác suất can tìm băng —7 = . 

J ờ 720 36 

Bài 35. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1,2,3,....,9- Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân 3 số ghi trên ba 
thẻ với nhau. Tính xác suâ't để tích nhận được là một số lẻ. 

Lần 1 THPT Kẻ Sặt 

Lời giải tham khảo 

SỐ phần tử của không gian mẫu là n( Q) = Cạ =84 

Sô' cách chọn 3 thẻ có tích là sô' lẻ là n(A) = cị = 10 => Xác suâ't cần tính là P(A) = 777 = 777 

v ’ 5 w 84 42 

A. 


vì CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


15 















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 36. Một tô có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm 
trực nhật. Tính xác suâ't để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

THPT Khánh Sơn 

Lời giải tham khảo 

Ta có n(n) = Cu= 165 

SỐ cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là c\.c\ + Cg.Cg = 135 

Do đó xác suâ't để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là —1 = —- 

165 11 

Bài 37. Tính tổng: s = cị + 2cị + 3C 3 +... + (n - l)dd + nC* ;n e N *. 

THPT Khánh Sơn 

Lời giải tham khảo 
Ta có C,Ị = CT X )Cl = C” _2 ;...C" = c° 

Ta viết lại tổng đã cho như sau: s = nC° n +{n- 1)c' + ịn-2 )c 3 +... + C" 1 
Ta có: s = 1 cị + 2cl + 3C„ 3 +... + (n- 1)^- 1 + nC n n (1) 

s = < + (n - l)c; + (n - 2 )cư...+ c;;- 1 ( 2 ) 

Cộng vế theo vế ta được : 2 s = n(C° n + c' + c 3 +... + c" 1 + C") 

Xét khai triển: (l + xỴ = c° + cịx + cf t x 2 +... + C"x n 
Chọn X = 1 ta được: c° + ơ +Ơ+... + c;: 1 + C" = 2" 

=>S = n2 n ~ 1 

Bài 38. Một lớp học có 27 học sinh nữ và 21 học sinh nam. Cô giáo chọn ra 5 học sinh để lập một 
tốp ca chào mừng 20-11. Tính xác suât để trong tốp ca đó có ít nhât một học sinh nữ. 

Lần 1 THPT Khoái Châu 

Lời giải tham khảo 

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong số 48 học sinh có: c 3 g = 1712304 

Gọi A là biên cố " chọn 5 học sinh trong đó có ít nhât một học sinh nữ" thì A là biên cố " chọn 5 
học sinh mà trong đó không có học sinh nữ ". 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


16 










THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Ta có số kết quả thuận lợi cho A là: 


=>P(A) = 1 


20349 _ 1691955 
1712304 ~1712304 



_ £<5 

= 20349 => pỊa) = 

^48 


20349 

1712304 


Bài 39. Tìm số hạng không chứa X trong khai triển của nhị thức : 


( 2 Y 

\[x —, X >0 

iỊĩ) 


Lẫn 1 THPT Kinh Môn 


Lời giải tham khảo 


( 

V 




7 7-k -k 


= £(-2 ) k c k 7 x 3 X 4 

k =0 


7 28-7k 

^(-2) k c k x^^, X >0 


/c=0 


28-7k 

Sô'hạng tổng quát của khai triển có dạng : T = (-2) k CyX 12 . 0<Ẳ:<7;fceN. 


Sô' hạng không chứa X khi và chỉ khi 28-7k=0 hay k=4. 

Vậy sô' hạng không chứa X trong khai triển là : T - (- 2 ýCy =16 Cy 

Bài 40. Đội tuyển văn nghệ của truòng THPT Lạc Long quân có 15 nguòi gồm 6 nam và 9 nữ. Để 
thành lập đội tuyển văn nghệ dự thi câ'p tỉnh nhà truòng cần chọn ra 8 học sinh từ 15 học sinh 
trên. Tính xác suâ't đê trong 8 người đuợc chọn có sô' nam nhiều hon sô' nữ . 

THPT Lạc Long Quân 


Lòi giải tham khảo 

Sô' các khả năng của không gian mâu là: c® 5 = 6435; để chọn đuợc 8 học sinh trong đó sô' nam 
nhiều hon số nữ ta có các cách chọn sau: 

Chọn 5 nam và 3 nữ có Cg .Cạ = 504 cách chọn 
Chọn 6 nam và 2 nữ có c\.cị - 36 cách chọn 
Nên ta có 504 + 36 = 540 cách chọn 8 học sinh theo yêu cầu bài toán. 

T TA_ r /\f. ẠV , / 1 1 > n 540 12 

Vậy xác suat can tính là: p = —— = —— 

Bài 41. Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu được lây ngẫu nhiên từ 20 câu 
hỏi trên. Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suâ't để thí sinh A rút 
ngẫu nhiên đuợc 1 đề thi có ít nhâ't 2 câu đã thuộc 

THPT Lam Kinh 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


17 























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 

Lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi 4 câu hỏi để lập một đề thi có cị f] = 4845 đề thi. 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên đuợc 1 đề thi có 2 câu đã thuộc, có CịyCị) = 2025truờng hợp. 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên đuợc 1 đề thi có 3 câu đã thuộc, có Cj 0 .c| 0 = 1200 truờng hợp. 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên đuợc 1 đề thi có 4 câu đã thuộc, có C 20 = 210 truờng hợp. 

Do đó, thí sinh A rút ngẫu nhiên đuợc 1 đề thi có ít nhât 2 câu đã thuộc, có 
2025 +1200 + 210 = 3435 truòng hợp 


Vậy xác suât để thí sinh A rút ngẫu nhiên đuợc 1 đề thi có ít nhâ't 2 câu đã thuộc là 


, 3435 229 


4845 323 


Bài 42. Một tổ có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham 
gia buổi trực nề nếp. Tính xác suât để 4 học sinh đuợc chọn có cả nam và nữ. 

THPT Lê Lợi 


Lòi giải tham khảo 

Xét phép thử T " chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ một tô có 12 học sinh' 


* SỐ cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh của tổ là C| 2 = 495 
do đó số phần tử của không gian mẫu là Í2 = 495. 


* Gọi A là biên cố " 4 học sinh đuợc chọn có cả nam và nữ" 

Khi đó A là biến cố " 4 học sinh đuợc chọn chỉ toàn nam hoặc nữ' 


Ta có 


Q 


A 


= cl+c* = 5 + 35 = 40 


— 40 — 455 91 

P(A) = -^L=>P(A) = 1-P(A) = 


495 


495 99 


Bài 43. Gọi M là tập hợp các số có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

T ( , /V -» /T /V , 1 /\f. -1 \ ÍT! / 1 / /\F. 4 Ạ’ 1 4- r I r -1 ~ /\/ 4 \ /V/ 1 7 r\ 

Lây ra từ tập M một sô bât kỳ. Tính xác suẩt đê lây đuợc sô có tong các chu sô là sô lé ? 

THPT Lê Lợi 


Lòi giải tham khảo 

Gọi A là biên cố" Sô' chọn đuợc là số có 4 chữ số đôi một khác nhau và tổng các chữ số là một số 
lẻ". SỐ các số có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ 7 chữ số đã cho là Ay = 840 (số), suy ra: Q = 840 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


A 


18 


















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Gọi số 4 chữ SỐ đôi một khác nhau và tổng các chữ số là một số lẻ có dạng abcd . Do tổng 
a + b + c + d là số lẻ nên số chữ số lẻ là lẻ 

Trường hợp 1 : có 1 chữ số lẻ , 3 chữ số chẵn : có c\.cị - 4 bộ số 
Trường hợp 2 : có 3 chữ số lẻ, 1 chữ số chẵn : có C 4 .C 3 = 12 bộ số 
Từ mỗi bộ số trên ta lập được P 4 = 24 số 


Tất cả có 16.24= 384 số , suy ra: 


Q 


A 


= 384. 


Vậy P(A) = 




384 48 


n 

840 “ 105 


Bài 44. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ sô' đôi một khác nhau được tạo thành từ các 
chữ số 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8,9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn 

chỉ chứa 3 chữ sô' lẻ. 

Lần 1 THPT Lý Thái Tổ 


Lời giải tham khảo 


Gọi D. là không gian mâu của phép thử: 


Ũ. 


= A°= 60480 


"Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X". Khi đó: 


Gọi A là biến cố: "Sô' được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ". Khi đó: 

+ Chọn 3 chữ số lẻ đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 có Cg cách. 


+Chọn 3 chữ số chẵn đội một khác nhau từ các chữ sô' 2, 4, 6, 8 có c\ cách. 


+ Sắp xếp các chữ SỐ trên để được số thỏa mãn biến cố A 



= Cg.C 4 .6! = 28800 


có 6! cách. Do đó 


Vậy xác suất cần tìm là: P(A) 




28800 10 


n 

60480 21 


Bài 45. Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lóp 12B và 2 học sinh lóp 
12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bê' giảng năm học. Tính 
xác suâ't sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhâ't 2 học sinh lóp 12 A. 

Lần 2 THPT Minh Châu 


Lòi giải tham khảo 

Gọi không gian mẫu của phép chọn ngẫu nhiên là Q 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


19 




























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Sô' phần tử của không gian mẫu là: Cg =126 

Gọi A là biến cố "Chọn 5 học sinh từ đội văn nghệ sao cho có học sinh ở cả ba lóp và có ít nhâ't 2 
học sinh lóp 12 A". 

Chỉ có 3 khả năng xảy ra thuận lợi cho biến cố A là : 

+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lóp 12B, 2 học sinh lóp 12C 
+ 2 học sinh lóp 12A, 1 học sinh lóp 12B, 2 học sinh lớp 12C 
+ 3 học sinh lóp 12A, 1 học sinh lóp 12B, 1 học sinh lóp 12C 
Sô' kết quả thuận lợi cho biến cố A là: cị.c\.c\ + cị.c 2 .c\ + C 4 .Cj.C 2 = 78 . 


Xác suất cần tìm là p - 


78 

126 


13 

21 ' 


Bài 46. Tìm sô'hạng chứa X 3 trong khai triển 


\n 


X — 


X 2 


, biết n là số tự nhiên thỏa mãn c 3 = ^-n + 2 c 2 . 

n 3 


Lòi giải tham khảo 


n! 


Điềukiện n> 3. c 3 = ^-n + 2C 2 <=> , 

”3 " 3!(n-3)! 


4 n\ n 

= -Gz + 2 —7 , <=> — 

3 2!(n-2)! 


(n-l)(n-2) 4 , , 

- —- - = ^n + nịn-ì) 

6 3 y ’ 


<£> n 2 -9n = 0^>n = 9 (do n> 3) 


Khi đó ta có 


r?rẳ c 


k x 9-k 


'~2' k 


,, =gC,V-»(-2)‘ 

V X ) k=0 


SÔ' hạng chứa X 3 tuong ứng giá trị k thoả mãn 9-3k = 3<^>k = 2 
Suy ra sô' hạng chứa X 3 bằng CgX 3 (-2 ) 2 = 144x 3 


Bài 47. Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lây ngẫu 
nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suâ't sao cho 4 quả cầu đuợc lây ra có đúng một 
quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng. 


Lòi giải tham khảo 


SỐ phần tử của không gian mẫu là Q = cf 6 


= 1820. 


.+) Gọi B là biến cố " 4 quả lây đuợc có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu 
vàng". Ta xét ba khả năng sau: 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


20 




















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


- Sô' cách lây 1 quả đỏ, 3 quả xanh là: C^Cg 

- SỐ cách lây 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là: CỊCgCl 


- Sô' cách lây 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là: CịCịCy 


Khi đó Qg = C 4 C 5 + C 4 C 7 C 5 + CịCyCị = 740 .Xác suất của biến cô' B là p(s) = 



Qg 

740 37 


Q 

1820 91 


Bài 48. Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lây ngâu 
nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suâ't sao cho 4 quả cầu đuợc lây ra có đúng một 
quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng. 


Lòi giải tham khảo 


SỐ phần tử của không gian mẫu là Q = cf 6 


= 1820. 


.+) Gọi B là biến cô'" 4 quả lây đuợc có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu 
vàng". Ta xét ba khả năng sau: 

- Sô' cách lây 1 quả đỏ, 3 quả xanh là: C]Cg 

- Sô' cách lây 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là: cịclcị 

- Sô' cách lây 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là: CịCịCy 


Khi đó 


o, 


= c\cị + cịcịcl + c\c 2 7 c\ = 740. 


Xác suất của biến cô' B là = 



Qg 

740 37 


Q 

1820 91 


Bài 49. Một bộ bài tú lo kho có 52 quân bài, rút ngâu nhiên 4 quân bài. Tìm xác suất để có 2 quân 
J, 1 quân Q và 1 quân K. 


Lời giải tham khảo 


Sô' phần tử của không gian mẫu là ct 2 - 270725 

Gọi A là biến cô' " rút 4 quân bài trong đó có 2 quân J, 1 quân Q, 1 quân K". Theo quy tắc nhân, ta 


có: n(Q A ) = C 4 2 .CịC] =96 . Vậy p = 


96 

270725 



( 9 ^ 

n 

Bài 50. Tìm sô' hạng chứa X A trong khai triển nhị thức Nevvton của 

J 2 - 

l X J 

với x^o, biết rằng: 

c' n + cị = 15 vói n là sô'nguyên duong. 




VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


21 






























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 


Ta có: c 


+ C„ 2 =15oC B 2 +1 


= 15 <=> 


nịn + 1 ) 


= 15 o ri 


+ n — 30 = 0 <=> 


n =5 (N) 

n = -6 (l) 


■ Với n = 5 và X 0 ta có: 






=±cy^(-2 f- k 

L=n 


■ Số hạng chứa X 4 trong khai triển trên thỏa mãn 3t-5=4oL3, suy ra số hạng chứa X 4 trong 
khai triển trên là 40 X 4 . 

Bài 51. Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lây ngâu nhiên 4 viên bi. 
Tính xác suât để các viên bi lây được đủ cả 3 màu. 

THPT Nguyễn Bình 


Lời giải tham khảo 


Tổng số viên bi trong hộp là 24. Gọi D. là không gian mâu. 

Lây ngẫu nhiên 4 viên trong hộp ta có c 4 4 cách lây hay n( Q )= c 4 4 . 

Gọi A là biên cố lây được các viên bi có đủ cả 3 màu. Ta có các trường hợp sau: 
+) 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có Cj 0 CgCg = 2160 cách 

+) 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có CỊgCgCg = 1680 cách 

+) 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có Cj 0 CgCg = 1200 cách 

Do đó, n(A)=5040 


Vậy, xác suâ't biến cô' A là P(A) = ~ 47,4% 

J n(£ì) 10626 


Bài 52. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và số đó chia 

hết cho 3? 

THPT Nguyễn Huệ 

Lời giải tham khảo 


SỐ có 5 chữ số cần lập là abcde ( a * 0; a, b, c, d, e e {0; 1; 2; 3; 4; 5Ị) 


abcde : 3 o(a + b + c + d + eỴ\ 3 
- Nếu (a+b+c+d)\ 3 thì chọn e = 0 hoặc e = 3 



VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 22 


















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


- Nếu (a + b + c + d) chia 3 dư 1 thì chọn e = 2 hoặc e = 5 

- Nêu (a + b + c + d) chia 3 dư 2 thì chọn e = l hoặc e = 4 

Như vậy với môi số abcd đều có 2 cách chọn e để được một số có 5 chữ số chia hết cho 3 

Sô' các số dạng abcd lập được từ tập A là: 5x6x6x6= 1080 số 
Sô' các số cần tìm là 2 X 1080 = 2160 số 

Bài 53. Chị Mai ra chợ mua 4 quả cam, 3 quả lê, 6 quả quýt, 1 quả bưởi và 2 quả thanh long. Chị 

Mai chọn 8 quả trong số các quả mua về để bày thành mâm ngũ quả ngày tết. Tính xác suất để 

mâm ngũ quả chị Mai bày có đủ các loại quả mà chị mua về trong đó có ít nhất 3 quả cam. 

Lần 1THPT Nguyễn Siêu 


Lời giải tham khảo 


Không gian mâu gồm các tô hợp chập 8 của 16 quả nên n( Q) = c® 6 

Để mâm ngũ quả có đủ các loại quả và có ít nhất 3 quả cam thì có các trường hợp sau: 
Thl: mâm ngũ quả gồm 4 quả cam, 1 lê, 1 quýt, 1 bưởi, 1 thanh long 
Sô' cách bày là n t =cị.c\.c\.c\.c\ 


Th2: Mâm ngũ quả gồm 

• 3 cam, 2 lê, 1 quýt, 1 bưởi, 1 thanh long 

• 3 cam, 1 lê, 2 quýt, 1 bưởi, 1 thanh long 

• 3 cam, 1 lê, 1 quýt, 1 bưởi, 2 thanh long 


Khi đó số cách bày là 

n 2 = c\ .cị £\ .CỊ £\ + c 4 3 £\ £\ £\ .c\ + c\ £ị £\ .CỊ £\ 

/-»4 /-"»1 /'"•l /->1 r-' 1 . s~<3 /->2 /—>1 /'-'1 /~>1 x-i3 /-"»1 s~>2 /~>1 1 ^-»3 /~>1 /~*1 /""»1 /”"» 

Vâv xác suất cần tìm là p = L '4- C 3- C 6 ,U r C 2 +C 4 U3U6 -CiU2 +L 4 ,L 3 ,L 6 ,L 1 ,L 

* ^ 

C 16 


2 

2 


Bài 54. Tủ lạnh của nhà bạn An có 20 quả trứng, trong đó có 7 quả trứng bị hỏng, mẹ bạn An lây 
ngâu nhiên từ đó ra 4 quả để làm món trứng tráng. Tính xác suâ't để trong 4 quả trứng mẹ bạn An 
lây ra có 2 quả bị hỏng. 

Lần 1 THPT Nguyễn Trãi 


Lòi giải tham khảo 

* Sô' khả năng có thể xảy ra là: C 2Ũ = 4845 

* Sô' cách lây ra 4 quả trứng mà trong đó có 2 quả trứng bị hỏng là 

cị.c* -1638 


Vậy xác suâ't cần tính là: p — — ~~~ ~ 0.34 

J 4845 1615 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


23 













THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 55 . Một hộp chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lây ngẫu nhiên từ hộp ra 4 
viên bi. Tính xác xuâ't để 4 viên bi được chon có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhâ't. 

Lần 1 THPT Nguyễn Viết Xuân 

Lời giải tham khảo 

Ta có: n(Q) = C ; 5 = 1365 

Gọi A là biên cố "4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhất' 

Khi đó "M-ckrkrb 240 • Vậ y 

Bài 56 . Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0; 
1; 2; 3; 4; 5; 6 . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 5. 

Lần 2 THPT Như Xuân 


Lời giải tham khảo 


SỐ phần tử của A là 6 .Aị - 720 


Sô' cách chọn một số có hàng đon vị là số 0 có l.Aị = 120 cách 
SỐ cách chọn một số có hàng đon vị là số 5 có 1.5.Ag = 100 cách 


Suy ra số cách chọn một số chia hết cho 5 là 120 +100 = 220 cách 
Vậy xác suất can tìm băng —7 = LL. 

_ _ b 720 36 _ 

Bài 58 . Đội thanh niên xung kích của một trường phô thông có 12 học sinh gồm 5 học sinh lóp A, 
4 học sinh lớp B và 3 học sinh lóp c. Chọn ngâu nhiên 4 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suâ't 
để trong 4 học sinh có đúng 2 học sinh lớp A. 

THPT Phan Bội Châu 


Lời giải tham khảo 
SỐ cách chọn 4 học sinh trong 12 học sinh là cị 2 = 495 

Sô' cách chọn 4 học sinh trong đó có 2 học sinh lóp A là: C 5 .C 7 = 210 


Vậy xác suất để chọn 4 học sinh có 2 học sinh lóp A là 


210 _ 14 
495 ~~ 33 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


24 












THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 59. Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội tham dự trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội 
của Việt Nam. Ban tô chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, c, mỗi bảng 4 đội. 
Tính xác suâ't để 3 đội bóng của Việt Nam ỏ 3 bảng khác nhau. 

THPT Phan Bội Châu 

Lòi giải tham khảo 

= Cf 2 .Cg.C 4 = 34650 . Gọi A là biến cố "3 đội bóng của Việt Nam ỏ ba bảng khác nhau 

n(Á) = 3.C 9 3 .2.C 6 3 .1.C 3 3 = 10080 P(À) = = ỉễ 

y ' 9 6 3 [ J nịn) 55 

Bài 60 . Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó có 3 
môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, 
Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường A có 30 học sinh đăng kí dự thi, trong đó có 10 học 
sinh chọn môn Lịch sử. Lây ngẫu nhiên 5 học sinh bất kỳ của trường A, tính xác suất để trong 5 
học sinh đó có nhiều nhâ't 2 học sinh chọn môn Lịch sử. 

THPT Phan Thúc Trực 

Lòi giải tham khảo 


Sô' phần tử của không gian mâu là: n( Q) = cf 0 = 142506 

Gọi A là biên cố: "5 học sinh được chọn có nhiều nhất 2 học sinh chọn môn lịch sử" 

Sô' phần tử của biến cố A là: n(A) = cịj + cị ữ c\ ữ + cị ữ cị ữ = 115254 

Vậy xác suất cần tìm là: P(A) = ~ 0,81. 

J 142506 

Bài 61 . Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường THPT Phù Cừ có 10 học sinh đạt giải trong 
đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Nhà trường muốn chọn một nhóm 5 học sinh trong 10 học 
sinh trên để tham dự buổi lễ tuyên dưong khen thưởng cuối học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 do 
huyện uỷ Phù Cừ tô chức. Tính xác suất để chọn được một nhóm gồm 5 học sinh mà có cả nam và 
nữ, biết sô' học sinh nam ít hon sô' học sinh nữ. 

THPT Phù Cừ 

Lòi giải tham khảo 

Không gian mẫu tt(íl) = cf 0 = 252 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


25 











THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Gọi A là biên cố 5 học sinh được chọn có cả nam và nữ đổng thời số học sinh nam ít hơn học sinh 
nữ. 


Trường hơp 1; Chọn 1 học sinh nam và 4 học sinh nữ nên ta có cị.cị 
Trường hơp 2: Chọn 2 học sinh nam và 3 học sinh nữ nên ta có c\.c\ 

Suy ra n(À) = c\.cị + c 2 4 .c 3 6 = 180 

Vậy xác suất cần tìm là 

Bài 62 . Một lớp học có 3 học sinh có năng khiêu ngâm thơ, 4 học sinh có năng khiêu múa và 5 học 
sinh có năng khiêu hát. Cần chọn 6 học sinh trong số đó để lập thành đội văn nghệ của lớp. Tính 
xác xuât để 6 học sinh được chọn có đủ cả học sinh có năng khiêu hát, múa và ngâm thơ. 

THPT Quốc Oai 



Lời giải tham khảo 

SỐ phần tử của không gian mẫu là: nịĩÝỊ = cị 2 - 924 . 

Vì số học sinh có năng khiễu mỗi loại đều nhỏ hơn 6 nên đội văn nghệ phải có ít nhât 2 trong 3 
loại năng khiêu nói trên. 

Gọi A là biên cố "6 học sinh được chọn có đủ 3 loại năng khiêu" 

Nên A là biên cố "6 học sinh được chọn có 2 loại năng khiêu" 

Xét số phần tử của A : 

- Chọn đội văn nghệ không có học sinh năng khiêu ngâm thơ, có cị cách chọn. 

- Chọn đội văn nghệ không có học sinh năng khiếu múa, có cg cách chọn. - Chọn đội văn nghệ 
không có học sinh năng khiêu hát, có Cy cách chọn. 


Sô' kết quả thuận lợi cho biên cố A là: « (/\) = cị 2 - Cạ - Cg -Cy = 805.. 


Do đó, ta có: P(a) 


n(Ẩ) _ 805 _ 115 
n(n) _ 924 _ Ĩ32' 


Bài 63 . Trong kì thi THPT quốc gia, tại hội đổng thi X, trường THPT A có 5 thí sinh dự thi. Tính 
xác suất để có đúng 3 thí sinh của trường THPT A được xếp vào cùng một phòng thi, biết rằng hội 
đổng thi X gồm 10 phòng thi, môi phòng thi có nhiều hơn 5 thí sinh và việc xếp các thí sinh vào 
các phòng thi là hoàn toàn ngâu nhiên. 

Sở Giáo Dục Thanh Hóa 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


26 














THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 


SỐ cách xếp ngẫu nhiên 5 thí sinh vào 10 phòng thi là Q = 10 5 = 100000 


Gọi B là biên cố đã cho 


Có cị cách chọn 3 thí sinh trong số 5 thí sinh của trường A và có 10 cách chọn phòng thi cho 3 thí 
sinh đó. 

ứng vói mỗi cách chọn trên ta có 9.9 cách chọn phòng thi cho 2 thí sinh còn lại. 


Do đó số cách xếp 5 thí sinh thỏa mãn điều kiện đề bài là 


a 


= Cg .10.9.9 = 8100 


Xác suất cần tìm là: P(B ) = 



q b 

8100 _ 81 


n 

100000" 1000 


Bài 64 . Một xưởng sản xuâ't X còn tổn kho hai lô hàng. Người kiểm hàng lây ngâu nhiên từ môi lô 
hàng một sản phẩm. Xác suâ't để được sản phẩm châ't lượng tốt của từng lô hàng lần lượt là 0,6 và 
0,7. Hãy tính xác suâ't để trong hai sản phẩm lây ra có ít nhất một sản phẩm có chất lượng tốt. 

THPT Trần Bình Trọng 


Lời giải tham khảo 

Gọi A 1 "Lây được sản phẩm tốt từ lô hàng thứ nhất"; A, "Lây được sản phẩm tốt từ lô hàng thứ 
hai". Khi đó: P(A 1 ) = 0,6=>p(Ã^) = 0A và P(A 2 ) = 0,7 => P{Ã 2 ) = 0,3 

Gọi X là biên cố "Trong hai sản phẩm lây ra có ít nhất một sản phẩm có chất lượng tốt". Suy ra 
X = A 1 A 2 , mặt khác do hai biên cô' độc lập nên A 1 ,A 2 độc lập. 

P(X) = P(Ãj.P(Ãj = 0,12 => P(X) = 1 - P(X) = 0,88 

Bài 65 . Một xí nghiệp có 50 công nhân, trong đó có 30 công nhân tay nghề loại A, 15 công nhân 
tay nghề loại B, 5 công nhân tay nghề loại c. Lây ngẫu nhiên theo danh sách 3 công nhân. Tính 
xác suâ't để 3 người được lây ra có 1 người tay nghề loại A, 1 người tay nghề loại B, 1 người tay 
nghề loại c 

THPT Thuận Thành I 


Lòi giải tham khảo 

Sô' phần tử của không gian mẫu n(Q) = Cg 0 = 19600. 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


27 



















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Số kết quả thuận lợi cho biến cố "trong 3 nguòi đuợc lây ra, môi nguòi thuộc 1 loại" là 
CL.C^.Cl = 2250. Xác suâ't cần tính là p = 22^ _ 

Bài 66 . Để bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016, 
Bộ Công an thành lập 5 đội bảo vệ, Bộ Quôc phòng thành lập 7 đội bảo vệ. Ban tổ chức chọn ngẫu 
nhiên 5 đội thuòng trực để bảo vệ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (noi diên ra Đại hội). 
Tính xác xuất để trong 5 đội được chọn, có ít nhất 1 đội thuộc Bộ Công an, ít nhất 1 đội thuộc Bộ 
Quốc phòng. 

THPT Thanh Chương I 


Lời giải tham khảo 

Sô' cách chọn ngẫu nhiên 5 đội trong 12 đội là: cf 2 = 792 => n = 792. 


SỐ kết quả thuận lợi cho biên cố A: "Mỗi Bộ có ít nhâ't 1 đội bảo vệ" là: 


n 


(a) = c 5 n -cị -ơ 7 = 770 => P(À) = n ị^)r = ^ = n . 
v ; 12 5 7 y ’ n( Q) 792 36 


Bài 67 . Một tô có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngâu nhiên 3 học sinh để làm 
trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh đuợc chọn có cả nam và nữ. 

THPT Thanh Chương III 


Lời giải tham khảo 

n{n) = c 3 n =165 

SỐ cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là cĩ.cị + Cg.C 2 = 135 


Do đó xác suất để 3 học sinh đuợc chọn có cả nam và nữ là —r = 

165 11 

Bài 68 . Một tô có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm 
trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh đuợc chọn có cả nam và nữ. 

THPT Thống Nhất 


Lòi giải tham khảo 


SỐ phần tử không gian mẫu là: n( Q) = (2* (2 


2 

15 V- 12 


Gọi A là biên cố: " 4 giáo viên đuợc chọn có 2 nam và 2 nữ" 

_ 2 _ 2 _ 2 _ 2 1 1 1 1 

^ a )=CsC 7 + C 7 C s + CsC 5 C 7 C 7 


vì CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


28 














THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


P(A) = 


n(A) 

n(Cl) 


197 

495 


Bài 69 . Một đội ngũ cán bộ khoa học của một trường đại học gồm 8 nhà toán học, 5 nhà vật lý và 
3 nhà hóa học. Bộ Giáo dục chọn ngẫu nhiên ra từ đó 4 người để đi làm đề thi THPT Quốc gia, 
tính xác suâ't sao cho trong 4 người được chọn phải có đủ ba bộ môn 

THPT Lê Hồng Phong 


Lòi giải tham khảo 

Sô' phần tử không gian mẫu là Cj 6 =1820 

Sô' kết quả thuận lợi cho biến cố: "trong 4 người được chọn phải có đủ ba bộ môn" là 

. Xác suất cần tính là p = 

1820 7 

Bài 70 . Trong một chiếc hộp có chứa 10 quả cầu có kích thước như nhau, được đánh số từ 1 đến 
10. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quả cầu trong hộp đó. Tính xác xuất để các số ghi trên 3 quả cầu lây được 
là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông 

THPT Lê Hồng Phong 


cịcịcl + cịclcị + clcịcị = 120 + 240 + 420 = 780 


Lòi giải tham khảo 

Ta có, không gian mẫu: = Cj 0 = 120 . 

Gọi A là biên cố cần tính xác xuất. 

Gọi w(q) = cf 0 = 120 là ba số ghi trên ba quả cầu được chọn, và ba số đó lập thành ba cạnh của tam 
giác vuông.Ta có các bộ số (a, b, c) là (3, 4, 5) và (6, 8,10) nên = 2 

P( A ) = ^W = 2 1 

v ’ n( Q) 120 60 

Bài 71 . Cho đa giác đều 12 cạnh. Ba đỉnh của đa giác tạo thành một tam giác. Tính số tam giác tạo 
thành và tính xác suất để chọn được một tam giác có 3 cạnh là 3 đường chéo của đa giác đã cho. 

THPT Trần Phú 

Lời giải tham khảo 

Mỗi tam giác được tạo thành từ 3 đỉnh của đa giác là một tô hợp chập 3 của 12 . Suy ra số tam giác 
là cị 

+) SỐ tam giác có 1 cạnh là cạnh của đa giác, 2 cạnh là đường chéo của đa giác 

- Chọn 1 cạnh (2 đỉnh )của tam giác là cạnh của đa giác có 12 cách 

>NG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


29 
















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


- Chọn 1 đỉnh còn lại không kề với 2 đỉnh đã chọn có 8 cách 
Vậy có 12.8=96 tam giác 

+)SÔ tam giác có 2 cạnh là cạnh của đa giác, 1 cạnh là đường chéo của đa giác 

- Chọn 1 đỉnh của tam giác là 1 đỉnh của đa giác có 12 cách 

- Chọn 2 đỉnh còn lại kề với đỉnh đã chọn có 1 cách 


Vậy có 12.1=12 tam giác 

SỐ tam giác có 3 cạnh đều là đường chéo của đa giác là c 3 2 -96 -12 = 112 


Khi đó biên cô' B" Chọn được tam giác có 3 cạnh đều là đường chéo của đa giác " thì Qg = 112. Suy 

M D/m _112_112_28 
ra P(B) =——=-^—= 

CỊ 2 220 55 


Bài 72 . Để chuẩn bị tiêm phòng dịch sỏi- Rubella cho học sinh khôi 11 và khối 12. Bệnh viện tỉnh 
Nghệ An điều động 12 bác sỹ đến truòng THPT Anh Son 2 để tiêm phòng dịch gổm 9 bác sỹ nam 
và 3 bác sỹ nữ. Ban chỉ đạo chia 12 bác sỹ đó thành 3 nhóm, môi nhóm 4 bác sỹ làm 3 công việc 
khác nhau.Tính xác suâ't để khi chia ngâu nhiên ta được môi nhóm có đúng 1 bác sỹ nữ. 

Lần 2 THPT Anh Sơn II 


Lòi giải tham khảo 

Sô' cách chọn 3 nhóm , môi nhóm gồm 4 bác sỹ làm 3 công việc khác nhau là: 

+ Trong 12 người chọn 4 người có Cj 2 
+ Trong 8 người còn lại chọn 4 người tiếp có C 8 4 

+ Trong 4 người sau cùng chọn 4 người có C 4 4 . Vậy không gian mâu là n(íì) = C 4 2 C 8 4 C 4 

Gọi A là biên cố: "Chọn 3 nhóm, môi nhóm có 4 bác sỹ trong đó có đúng 1 bác sỹ nữ" 

+ Chọn 1 bác sỹ nữ trong 3 bác sỹ nữ có 3 cách chọn, sau đó chọn 3 bác sỹ nam trong 9 bác sỹ nam 
cị => 3 .cị cách chọn 

+ Còn lại 8 bác sỹ ( 6 bác sỹ nam và 2 bác sỹ nữ). Chọn 1 nữ trong 2 nữ có 2 cách chọn, rồi chọn 3 
nam trong 6 bác sỹ nam có c\ => 2.cị cách chọn 

+ Cuối cùng còn lại 1 bác sỹ nữa và 3 bác sỹ nam có 1 cách chọn. 

Suy ra n(A) = 3C 9 3 .2C 3 .1 

~ u D , .. _ n{A) _ 3C 9 3 .2C 6 3 .1 _ 16 

Vậy xác suất cân tìm là P(A) = ——— = = — 

n{ O) C 4 C 4 C 4 4 55 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


30 













THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 73 . Trong dịp ra quân chăm sóc di tích Đình Đĩnh Lự (Tân Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh ) đội thanh 
niên tình nguyện của Đoàn truòng THPT Nguyễn Văn Trỗi gồm 14 đoàn viên trong đó có 6 đoàn 
viên nam 8 đoàn viên nữ trong đó có 2 đoàn viên nam là ủy viên Ban chấp hành. Cần chọn ngẩu 
nhiên một nhóm 3 đoàn viên làm nhiệm vụ thắp huong.Tính xác suâ't sao cho trong 3 đoàn viên 
đuợc chọn có nam, nữ và ủy viên ban chấp hành. 

Lần 1 THPT Nguyễn Văn 


r f T a! • 

Trôi 


Lòi giải tham khảo 

Sô' các khả năng của không gian mẫu là : CỊ = 364 , để chọn đuợc 3 đoàn viên theo yêu 
cầu bài toán ta có các cách chọn sau : 


+ Chọn 1 trong 2 ủy viên ban châ'p hành,chọn 1 trong 4 đoàn viên nam còn lại,chọn 1 trong 8 
đoàn viên nữ,truòng họp này có cị.cị.cị = 64 cách chọn. 

+ Chọn 2 ủy viên ban châp hành,chọn 1 trong 8 đoàn viên nữ,truòng họp 
này có 

cl.cl = 8 cách chọn. 

2 o 

+Chọn 1 nam ủy viên và chọn thêm 2 nữ có Cị-Cị = 56cách chọn .Nên ta có 64+ 8+ 56 = 128 

128 

cách chọn 3 đoàn viên theo yêu cầu bài toán . Vậy xác suất cần tính là : p = ——- 

36 I 

Bài 74 . Trong dịp 26/3, Đoàn truòng của một truòng THPT chọn ngẫu nhiên 6 đoàn viên xuất sắc 
thuộc ba khối 10, 11 và 12, mỗi khôi 2 đoàn viên xuất sắc để tuyên duong. Biết khối 10 có 4 đoàn 
viên xuất sắc gồm có hai nam và hai nữ, khôi 11 có 5 đoàn viên xuất sắc trong đó có hai nam và ba 
nữ, khối 12 có 6 đoàn viên xuất sắc trong đó có ba nam và ba nữ. Tính xác xuất để 6 đoàn viên 
xuất sắc đuợc chọn có cả nam và nữ 

Sở GD Hà Tĩnh 

Lời giải tham khảo 

Gọi o là phép chọn ngẫu nhiên 6 đoàn viên xuất sắc từ ba khối. 

Do đó: n(Q) = C4.C5.Cg = 900 cách chọn. 

Gọi A là biên cố "chọn đuợc 6 đoàn viên xuất sắc có cả nam và nữ". 

Ta có A là biên cô' "chọn đuợc 6 đoàn viên xuất sắc chỉ có nam hoặc nữ". 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


31 









2016 


THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


THI: Chọn 6 đoàn viên xuất sắc cùng là nam, mỗi khối 2 người thì số cách chọn là: cị.cị.cị = 3 . 
TH2: Chọn 6 đoàn viên xuât sắc cùng là nữ, mỗi khối 2 người thì số cách chọn là: Cp.cị.cị — 9 . 
Suy ra, ta có: «(a) = 3 + 9 = 12. 



Bài 75 . Trong đợt kiểm tra châ't lưong sản xuất sản phẩm tiêu dùng, một đoàn thanh tra lây ngâu 
nhiên 5 sản phẩm từ một lô hàng của một công ty để kiểm tra. Tính xác suâ't để đoàn thanh tra lây 
được đúng 2 phế phẩm. Biết rằng trong lô hàng đó 100 sản phẩm, trong đó có 95 chính phẩm và 5 
phế phẩm. 


Sở GD Nam Định 


Lời giải tham khảo 


Không gian mẫu của phép thử là Q có n(Q) = cf 0ũ 

Gọi A là biên cố: "đoàn thanh lây được đúng 2 phế phẩm" 

Sô' cách lây được 5 sản phẩm trong đó có đúng 2 phế phẩm là cị 5 .cị cách. 


Suy ra n(A) = cị.cị => p(A) = ^ « 0,0183 


Lưu ý: Thí sinh lây kết quả xấp xỉ 0,02 cũng cho điểm tối đa 

Bài 76 . Hội đổng coi thi THPT Quốc gia gồm 30 cán bộ coi thi đến từ 3 trường THPT trong đó có 
12 giáo viên trường A, 10 giáo viên trường B, 8 giáo viên trường c. Chủ tịch Hội đổng coi thi chọn 
2 cán bộ coi thi chứng kiên niêm phong gói đựng phong bì đề thi. Tính xác suất để 2 cán bộ coi thi 
được chọn là giáo viên của 2 trường THPT khác nhau. 


Sở GD Hà Nội 


Lời giải tham khảo 


Gọi A là biên cố: "chọn 2 cán bộ coi thi là giáo viên của hai trường khác nhau" 
số phần tử không gian mẫu: Q = Cgg = 435 


A=C 1 1 2 .CỈ 0+ CỊ 2 .CỈ+CỊ ũ .CỈ=296 


Vậy xác suất để 2 cán bộ coi thi là giáo viên của hai trường khác nhau là p(A) = AA 

435 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


32 
















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 77 . Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Lây ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. 
Tính xác suâ't để 4 viên bi lây được có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng. 

THPT Trần Thị Tâm 

Lời giải tham khảo 

n(Q) = Cj 2 = 495 

Gọi A là biến cố" 4 viên bi lây được có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng." 

+ 4 bi lây được không có bi vàng: 4bi đỏ; 1 bi đỏ + 3bi xanh; 2 bi đỏ + 2bi xanh; 3 bi đỏ + lbi xanh; 

+ 4 bi lây được có đúng 1 bi vàng: gồm lbi vang +2bi đỏ + 1 bi xanh, 1 bi vàng; 3 bi đỏ. 
n(A) = c 5 4 + cị ,c 4 3 + c 5 2 ,c 4 2 + c 5 3 .c\ + c\ .cị .c 3 + c 3 ,cị =275 


P(A) = 


275 5 


495 9 


r 2 Y 

Bài 78 . Tìm số hạng chứa X 3 trong khai triển nhị thức Niu - tơn của biểu thức y/x - — , x>0. 

V x ) 

Trong đó n là số tự nhiên thỏa mãn A 2 - 2C l n - 180 . 

THPT Triệu Sơn I 


Lời giải tham khảo 


ĐK: H e N, H > 2 


Khi đó: A 2 - 2C! = 180 <^n 2 - 3 n -180 = 0 <I> 


n n 


n = 15 
n = -12 


DK 


■>n = 15 


Khi n = 15 ta có: 


7 y 5 15 15-3fc 

y[x —— =ỵc k 15 (-l) 2 k x 2 . Mà theo bài ra ta CÓ: 

x J k =0 


, 15-3 k 


= 3ok = 3 


Do đó sô'hạng chứa X 3 trong khai triển trên là: c 3 5 (-l) 3 2 3 x 3 = -3640.r 


Bài 79 . Một hôp đựng chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lây ngẫu nhiên từ hộp 
ra 4 viên bi. Tính xác suât để 4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhcYt. 

THPT Lê Thánh Tôn 

Lời giải tham khảo 

Một hôp đựng chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lây ngẫu nhiên từ hộp ra 4 
viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhât. 


Gọi A là biên cố "4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhất" 

>NG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


33 


















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Sô' phần tử của không gian mẫu là n( Q )= Cj 5 = 1365. 

Sô' kết quả thuận lợi của biến cố A là: n(A) = C 5 C 4 C 4 = 240 


Do đó P(A)= 


240 16 


1365 91 


_ 2 0/^3 /_ 

Bài 80. Tính tổng S = -^- + ^f-^- + -+ / ’ " 

ờ n ° ° - Ar (n + l)(n + 2) 


2.3 3.4 4.5 


Lân 1 THPT Yên Lạc 


Lời giải tham khảo 


g "! 1 _ (n + l)! c£ĩ 

fc + l fc!(k+l)(n-Jt)! n + l'(fc + l)![(n + l)-(jfc + l)]! n + l ,u 


, iVỉ-c* í-ivtr*-" 

Áp dụng 2 lần đẳng thức (*) ta đuợc: — — " = -- —7 ” + ^ 

F • 6 6 w (fc + l)(fc + 2 ) (« + !)(« + 2 ) 


\kĩ.^k+2 


Cho k chay từ 1 đê'n n rồi cộng các đẳng thức trên đuợc kết quả s = ———— 

y 66 V H (n + l)(n + 2) 

Bài 81 . Đội văn nghệ của một lóp có 5 bạn nam và 7 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn tham gia 
biểu diên, tìm xác suất để trong 5 bạn đuợc chọn có cả nam và nữ, đổng thòi sô' bạn nam nhiều 
hon sô' bạn nữ. 

Lân 2 THPT Yên Lạc 

Lời giải tham khảo 


Sô' cách chọn 3 nhóm , môi nhóm gổm 4 bác sỹ làm 3 công việc khác nhau là: 

+ Trong 12 nguòi chọn 4 nguòi có Cj 4 2 

+ Trong 8 nguòi còn lại chọn 4 nguòi tiếp có C 8 4 
+ Trong 4 nguòi sau cùng chọn 4 nguòi có c\ 

Vậy không gian mẫu là n(D) = C 4 2 Cg 4 C 4 

Gọi A là biên cô': "Chọn 3 nhóm, môi nhóm có 4 bác sỹ trong đó có đúng 1 bác sỹ nữ" 

+ Chọn 1 bác sỹ nữ trong 3 bác sỹ nữ có 3 cách chọn, sau đó chọn 3 bác sỹ nam trong 9 bác sỹ nam 
cị => 3. Cạ cách chọn 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


34 





















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


+ Còn lại 8 bác sỹ ( 6 bác sỹ nam và 2 bác sỹ nữ). Chọn 1 nữ trong 2 nữ có 2 cách chọn, rồi chọn 3 
nam trong 6 bác sỹ nam có Cg => 2.cị cách chọn 

+ Cuối cùng còn lại 1 bác sỹ nữa và 3 bác sỹ nam có 1 cách chọn. 

Suy ra n(A) = 3C 9 3 .2C 6 3 .1 

~ * ,, u D ,„_ n{A) _ 3Cạ.2Cg.l _ 16 
Vạy xac suat can tim la P(A) = —— = = — 

n( Q) C 4 C 4 C 4 4 55 

Bài 81 . Để tham gia hội thi "Khi tôi 18" do Huyện đoàn tô chức vào ngày 26/03, Đoàn truòng 
THPT Đoàn Thuợng thành lập đội thi gồm có 10 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Từ đội thi, Đoàn 
truòng chọn 5 học sinh để tham gia phần thi tài năng. Tính xác suât để 5 học sinh đuợc chọn có cả 
nam và nữ. 

Lân 2 THPT Đoàn Thượng 

Lời giải tham khảo 

Mỗi cách chọn là một tổ hợp chập 5 của 15 nên n( Q) = Cj 5 = 3003 
Số cách chọn là n( A) = c\ 0 c 4 + c^ 0 cị + C 3 W cị + c 4 0 c\ = 2750 

Xác suat can tìm là : p - _ ___ = -33 

_ 3003 273 _ 

Bài 82 . Trong kỳ thi THPT quốc gia, hai bạn Hạnh và Phúc đều đi thi môn tự chọn là Vật lý. Đề 
thi môn Vật lý có 8 mã đề khác nhau, được sắp xếp và phát cho các thí sinh một cách ngẫu nhiên. 
Tính xác xuất để mã đề môn Vật lý của Hạnh nhận được giống vói mã đề môn Vật lý của Phúc 
nhận được. 

Sỏ Vũng Tàu 

Lòi giải tham khảo 

Vì Hạnh và Phúc đều có 8 cách nhận các mã đề, như nhau. 

Nên số cách phát các mã đề thi cho 2 bạn là: n(z 2) = 8.8 = 64 cách. 

Gọi A là biên cố "Mã đề Hạnh nhận được giống vói mã đề Phúc nhận được". 

Vói hai bạn nhận được mã đề giống nhau, nên chỉ có /1 (/4 ) = 8 .1 = 8 . 

Bài 83 . Cho đa giác đều 12 đỉnh, trong đó có 7 đỉnh tô màu đỏ và 5 đỉnh tô màu xanh. Chọn ngẫu 
nhiên một tam giác có các đỉnh là 3 trong 12 đỉnh của đa giác. Tính xác suât để tam giác được 
chọn có 3 đỉnh cùng màu. 

Sở Quảng Nam 

Lời giải tham khảo 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


35 













THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 84 . Đội tuyển học sinh giỏi toán của một trường có 8 học sinh lớp 12 và 7 học sinh khối 11. 
Giáo viên cần chọn 5 em tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tính xác suâl để trong 5 học sinh 
được chọn có cả học sinh khối 12 và khôi 11 . 

Sở Lào Cai 

Lời giải tham khảo 


Sô' phần tử của không gian mẫu: Q = cf 5 


Gọi A là biên cố: " 8 học sinh chọn có cả khối 12 và 11" 


Sô' phần tử của biến cố A: C1 A = cf 5 - Cg - Cy 1. Xác suất: P(A) = 


Q 


/nj /'■'O _ 

^15 — ^8 — 


Q 


c, 


15 


38 

39 


Bài 85 . Ảo thuật gia DyNaMo trình diễn tiết mục đoán suy nghĩ. Anh yêu cầu một khán giả ghi 
ngẫu nhiên một dãy có 5 chữ số bất kỳ vào giây. Ảo thuật gia sử dụng kĩ thuật điêu luyện và dự 
đoán rằng dãy sô' được ghi ra giây là một số tự nhiên khác 0, chia hết cho 9 và là số chẵn. Tính xác 
suất để điều dự đoán trên là đúng. 

Đà Nang 


Lòi giải tham khảo 

Không gian mẫu là sô'cách ghi ngẫu nhiên 1 dãy sô'có 5 chữ số được lập từ 10 sô'(0,1,.. .,9) 


n 


= 10 - 


Gọi A là hiên cố: " Dãy số được ghi lập thành một số tự nhiên khác 0 chia hết cho 9 và là số chẵn" 
Xét cấp sô'cộng «, =18 ,u n =99990 có sô'hạng tôhg quát u n = 18 + (n-l)l8 


n = 5555 


Q 


A 


5555 

= 5555 . Xác suất là p = = 0.05555 

10 5 


Bài 86 . Tìm hệ sô' không chứa X trong khai triển 


í o\ n 

2x 2 - — 

X 


với n là số tự nhiên thỏa mãn phưong 


trình A 2 n +A 3 n = 150. 


Đà Nang 


Lòi giải tham khảo 

Aị + Aị = 150 <=> nịn - 1 ) + nịn - l)(n - 2 ) = 150 <=> n = 6 


SỐ hạng tổng quát: a k = c\ ( 2 x 2 j 


ư 3^ k 


V 


2fc + fc-6 = 0o fc = 2=> fl 2 = 2 2 3 4 Cg 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


36 




























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 87 . Một nhóm học sinh 12 thành viên trong đó có Nghị, Ngọc, Trân và Nhi. Nhóm tô chức đi 
picnic bằng xe điện (mỗi xe chở được 2 người). Hỏi có bao nhiêu cách chia để Ngọc và Nhi đi 
cùng xe đổng thòi Nghị và Trân đi khác xe biết rằng nhóm có 6 chiếc xe (các xe là giống nhau). 

Đà Nằng 

Lời giải tham khảo 

SỐ cách chia 12 người thành 6 nhóm sao cho Ngọc và Nhi chung 1 nhóm : 


l.C;„ ,C.C.C;.C 2 
5! 


= 945 cách 


Sô' cách chia 12 người thành 6 nhóm sao cho Ngọc và Nhi chưng 1 nhóm đổng thòi Nghị và Trân 


l.l.cỉ.cỉ.cĩ.c? 

chung nhóm : - ấ —JL = 105 


Vậy số cách chia thỏa yêu cầu là : 945 -105 = 840 cách 

Bài 88 . Chọn ngẫu nhiên một số trong tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để sô' được 
chọn ra là số chia hết cho 5 có chữ số hàng trăm là số lẻ. 

Đà Nang 


Lời giải tham khảo 


Không gian mẫu là số các số tự nhiên có 4 chữ số: Q = 9.10.10.10 =9000 


Gọi A là biến cố: "Số được chọn là số chia hết cho 5 và có chữ số hàng trăm là số lẻ". Gọi số cần 
tìm có dạng abcd : 

Chọn a : 9 cách; chọn b : 5 cách ; chọn c : 10 cách; chọn d : 2 cách 


SỐ kết quả thuận lợi của A : Q. A =9.5.10.2= 900. Vậy xác suất cần tìm là p = 




900 1 


n 

9000 “10 


Bài 89 . Tìm hệ số chứa X 2 trong khai triển nhị thức Newton của đa thức p{x) = 
Ịi>0,neN*Ị biết: 2A 2 -c 2 = n 2 + 5. 


í 2 
X 


V V* / 


4x. 


Đà Nang 


. 2Al - c 2 = 77 2 + 5 <=> 2 

n n 


n\ n\ 

(n-2 )! 2!(n-2)! 


Lòi giải tham khảo 


= n + 5 <=> 7? = 5 


Số hạng tổng quát: cịx 5 k . 


' 2 ' 


Vx 


k-2 . Hệ sô 2 2 C 2 =40 


V J 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


37 






























THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 90 . Cho p(x) = 


V 2 


X 2 +77= 


ịx > 0,n e N* ị , biết: c ữ n +c\+ cị +... + c" = 4096 . Tìm số hạng không 


chứa X trong khai triển nhị thức Nevvton của đa thức trên. 


Đà Nang 


Lời giải tham khảo 

Ta có: (l + x) =c ũ n + cịx + C 2 X 2 +... + C"x" => 2" = cjj + cj t + c 2 +... + C" 


<=> 2" = 4096 => = 12 => p (x) = 


í . \ 12 

x‘ + 


.2 1 


3 / r 2 

V J 


Sô' hạng tổng quát: C*Ịx 2 ) 


í . ^ 


3/ r 2 

V V ^ y 


24 -—k , 

= c\ 2 x 3 . SỐ hạng không chứa X tương ứng: 


8 


24 - h k = 0 <=> k = 9 . Vậy số hạng không chứa X là: cị 2 
3 


Bài 91 . Từ các số thuộc tập E = 10,1,2,3,4,5,6} lập một số tự nhiên có 4 chữ sô' đôi một khác nhau 

sao cho chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị có tổng bằng 5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên 
thỏa yêu câu? 

Đà Nang 


Lời giải tham khảo 


Các cặp số có tổng bằng 5 : |0,5|,|l,4},|2,3|. 

Gọi số cần tìm có dạng abcd. Chọn các số có 4 chứ số khác nhau: 

TH 1: hàng nghìn và hàng đơn vị là |l,4|,Ị2,3} 

Chọn cho a và d: 2! cách; 

Chọn cho b và c: cách. Có 2.2!.Ag =80 số 

TH 2: hàng nghìn và hàng đơn vị là |0,5j 

Chọn cho a và d: 1 cách; Chọn cho b và c: Aị. Có Ĩ.A: = 20 số 

Vậy có 80 + 20 = 100 số tự nhiên thỏa mãn. 

Bài 92 . Bộ Giáo Dục tô chức họp gồm 6 thành viên nam và 4 thành viên nữ với mục đích chọn ra 
ngâu nhiên 5 người để soạn Đề Minh Họa 2016. Tính xác suâ't để trong 5 người được chọn ra sô' 
thành viên nữ phải ít hơn số thành viên nam. 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


A 


38 



















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Đà Nang 


Lời giải tham khảo 

Không gian mâu là số cách chọn ra 5 người trong 10 người: Í2 = c 

Gọi A là biên cố: "5 người được chọn ra có nam nhiều hơn nữ" 
THI: 5 nam - 0 nữ: cl 

o 

TH2: 4 nam - 1 nữ: cịc\ 

TH3: 3 nam - 2 nữ: c\c\ 


5 

10 


Kết quả thuận lợi của biến cô' A là: 


Vậy p = 


Q 


A 


= cl + cịc\ + clcl 



Oa 

c 5 +C 4 C 1 +C 3 C 2 

_ ^6 ' '"■"6'“■''4 

_ 31 


n 

u 

1 

42 


Bài 93 . Một người có 7 cây bút màu khác nhau gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím,người này 
muốn tô màu cho các cạnh của một hình vuông. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu cho bốn cạnh của 
hình vuông đó sao cho các cạnh kề nhau không được cùng màu 


Lời giải tham khảo 

B Có hai trường hợp để phân chia cho bài toán này: 

THI: AB và CD khác màu 
AB có 7 cách tô màu 
BC có 6 cách tô màu 

CD có 5 cách tô màu (vừa khác màu AB và BC) 

AD có 5 cách tô màu (khác màu AB và CD và có thể trùng màu 
BC). 

Theo quy tắc nhân, ta có 7.63.5 = 1050 cách tô màu 

TH2: AB và CD cùng màu. 

AB và CD có 7 cách tô màu (tô cùng lúc) 

BC có 6 cách tô màu (khác màu AB và CD) 

AD có 6 cách tô màu (khác màu AB và CD) 

Theo quy tắc nhân, ta có 7.6.6 = 252 cách tô màu . Theo quy tắc cộng, ta có 252 +1050 = 1302 

cách tô màu 



VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


39 





















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Bài 94 . Thầy giáo có 7 quyển sách Toán, 8 quyển sách Vật Lí và 9 quyển sách Hóa Học (các quyển 
sách cùng loại là giống nhau) dùng để làm phần thuởng cho 12 học sinh, sao cho mỗi học sinh 
đuợc 2 quyển sách khác loại. Trong số 12 học sinh đó có bạn An và bạn Bình. Tính xác suât để bạn 
An và bạn Bình có phần thuởng giống nhau. 


Lời giải tham khảo 

Không gian mẫu là số cách chọn 2 phần thuỏng trong số 12 phần thuởng. 
Suy ra số phần tử của không gian mẫu là |Q| = c\ 2 = 66 . 


Gọi A là biên cố " Bạn An và bạn Bình có phần thuởng giống nhau". Để tìm số phần tử của 
A , ta làm nhu sau: 

Gọi X là cặp sô gôm 2 quyên Toán và Vật Lí; 
y là số cặp gồm 2 quyển Toán và Hóa Học; 
z là số cặp gồm 2 quyển Vật Lí và Hóa Học. 

x + y + z = 12 


Ta có hệ phuong trình 


x + y = 7 
y + z=9 
z + x =8 




X = 3 
y = 4 
z = 5 


Suy ra số phần tử của biến cố A là Ũ A = cị + C A + c, 


Vậy xác suất cần tính p A = 


AI 

M 


c +CỈ +c 


>2 


c 


12 


19 

66 


Bài 95 . Trong một lóp có 2n + 3 học sinh gồm An, Bình, Chi cùng 2n học sinh khác. Khi xếp tùy ý 
các học sinh này vào dãy ghê đuợc đánh số từ 1 đến 2n + 3, mỗi học sinh ngồi 1 ghế thì xác suâ! để 


số ghế của Bình bằng trung bình cộng số ghê' của An và số ghê' của Chi là Tính số học sinh 
trong lóp 


Lời giải tham khảo 

Không gian mẫu là số cách xếp 2n + 3 học sinh vào 2n + 3 vị trí. 

Suy ra số phần tử của không gian mâu là |n| = 2n + 3 !. 

Gọi A là biến cố " Số ghế của Bình bằng trung bình cộng số ghê' của An và Chi". Do số ghê' là 
nguyên nên để số ghế của Bình bằng trung bình cộng số ghế của An và số ghế của Chi thì số ghế 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


40 
















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


của An và Chi cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Ta thây 2n + 3 ghế thì sẽ có n I- 1 ghê'mang số chẵn và n + 2 
ghê' mang số lẻ. Cứ môi cách chọn vị trí cho An và Chi thì chỉ có duy nhât 1 cách chọn vị trí cho 
Bình. 

• SỐ cách chọn vị trí cho An và Chi khi ghế chọn là số chẵn, có AỈ 1 cách. 

• SỐ cách chọn vị trí cho An và Chi khi ghế chọn là số lẻ, có A 2 n+2 cách. 


Suy ra số phần tử của biến cố A là \n A \ = A 2 +l +A 2 


1+2 


2 n !. 


lo I A 2 /0- 

C' r A/, ? 1 »Ạ / A/ , 1\ „ . u M+l ' h+2 

Suy ra xác suẩt cua biên CÔA4 là p A = VA = —— -f . 

y |íì| 2«+ 3 ! 


2 n 


Theo giả thiết, ta có p A 


12 2n 2 + 4« + 2 12 

——— <=>-————————-— = ——— •« « = 11 . 

575 n +1 2« + 2 2« + 3 575 


Vậy lóp học có tất cả 2.11 + 3 «25 học sinh. 

Bài 96 . Một lóp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ . Cần chọn một ban chấp hành chi đoàn 
gồm có 3 nguòi trong đó có một bí thu, một phó bí thu và một ủy viên. Tính xác suâ't để chọn 
đuợc một ban chấp hành mà bí thu và phó bí thu không cùng giói tính. 

Lần 3 Chuyên KHTN 


Lời giải tham khảo 

Không gian mẫu là Q = Aị 0 = 24360 . Gọi A là biên cố " Bí thư và phó bí thu không cimg giói tính 

Suy ra : |Q a | = 18.12.28 + 12.18.28 = 12096 =>p(a) = ^ 

143 


Bài 97 . Nam và Hùng choi bóng đá qua lưới, ai đá thành công nhiều hon là nguòi thắng cuộc. 
Nêu để vị trí bóng ỏ vị trí A thì xác suất đá thành công của Nam là 0,9 còn Hùng là 0,7; nêu để vị 
trí bóng ở vị trí B thì xác suâ't đá thành công của Nam là 0,7 còn Hùng là 0,8. Nam và Hùng môi 
người đều đá 1 quả ỏ vị trí A và 1 quả ỏ vị trí B . Tính xác suâ't để Nam thắng cuộc. 

Lần 2 Chuyên ĐHV 

Lời giải tham khảo 

Gọi X là biên cố Nam thắng cuộc; Nị(i = 0,1,2) là biến cố Nam đá thành công i quả; HẬỈ = 0,1,2) 
là biên cố Hùng đá thành công i quả 


Khi đó: X = (N 1 nH 0 )u(N 2 nH 0 )u(N 2 nH 1 ) 


Theo giả thiết ta có 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


41 






















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


p(N 1 nH 0 ) = p(N 1 ).p(H 0 ) = ( 0,9.0,3 + 0,1-0,7)(0,3.0,2) = 0,0204 
p(N 2 nH ũ ) = p(N 2 ).p(H 0 ) = (0 / 9.0,7)(0 > 3.0,2) = 0 / 0378 
p(N 2 nH 1 ) = p(N 2 ).p(H 1 ) = { 0,9.0,7)(0,7.0,2 + 0,3.0,8) = 0,2394 

Suy ra p (x) = 0,0204 + 0,0378 + 0,2394 = 0,2976 

Bài 98 . Để chào mừng 26/3, trường tô chức cắm trại. Lớp 10A có 19 học sinh nam, 16 học sinh nữ. 
Giáo viên cần chọn 5 học sinh để trang trí trại. Tính xác suâ't để trong 5 học sinh được chọn có ít 
nhâ't 1 học sinh nữ, biết rằng học sinh nào trong lóp cũng có khả năng trang trí trại. 

Chuyên Biên Hòa 

Lời giải tham khảo 

Gọi A là biến vố: "trong 5 học sinh được chọn có ít nhâl 1 học sinh nữ" 

n(Q) = ơ 35 


Sô' cách chọn 5 học sinh trong đó có ít nhâ't 1 học sinh nữ là n( A) = c 3- 
Vậy xác suât để 5 học sinh trong đó có ít nhất 1 học sinh nữ là p(A) = 


- C;l 

'“'19 

n(A) 
n( Q) 


0,96 


Bài 99 . Giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 quy tụ 6 đội bóng gồm: ĐKVĐ 
U21 HA.GL, U21 Singapore, U21 Thái Lan, U21 Báo Thanh niên Việt Nam, U21 Myanmar và U19 
Hàn Quốc. Các đội chia thành 2 bảng A, B, mỗi bảng 3 đội. Việc chia bảng được thực hiện bằng 
cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suâ't để hai đội tuyển U21 HA.GL và U21 Thái Lan nằm ỏ hai 
bảng khác nhau. 

Chuyên Nguyễn Quang Diệu 


Lời giải tham khảo 


Sô' phần tử của không gian mẫu là: 


Q 


= C 3 C 3 3 =20. 


Gọi A là biên cố: "đội tuyển U21 HA.GL và U21 Thái Lan nằm ỏ hai bảng khác nhau". Số kết quả 
thuận lợi cho biến cố A là: 


D, 


= 2 \c\c\ =12 


Vậy xác suất cần tính là p( A) = 




12 3 


D. 

20 5 


Bài 100 . Một lóp học có 28 học sinh trong đó có 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Chọn ngâu 
nhiên 5 học sinh tham gia Hội trại chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. Tính xác suât để trong 5 
học sinh được chọn có ít nhât 3 học sinh nam. 

Chuyên Son La 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


42 


















THẦY NGÔ QUANG NGHIỆP - THẦY TRẦN VĂN TÀI 


2016 


Lời giải tham khảo 


Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ 28 học sinh của lớp, số cách chọn: 


D, 


= c 


5 

28 


A là biên cố: Có ít nhât 3 học sinh nam. 
Có ba khả năng: 

SỐ cách chọn 3 nam và 2 nữ: cf 5 .cf 3 
SỐ cách chọn 4 nam và 1 nữ: C 35 .cị 3 
SỐ cách chọn cả 5 học sinh nam: Cj 5 


cT.ci + cl.c,', + ct im 

n/ /l \ _ ^15 ,v ~13 ' '-15''-'13 *“15 _ 

cf = Ĩ80 

Bài 101 . Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp đuờng tròn tâm o. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác 
đó. Tính xác suât đuợc chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật. 

Lần 2 Chuyên Nguyễn Huệ 

Lời giải tham khảo 

Có 10 đuờng kính của đuờng tròn đuợc nối bởi 2 đỉnh của đa giác đều. 

Một hình chữ nhật có 4 đỉnh là đỉnh của một đa giác đuợc tạo bởi 2 đuòng kính nói trên. 

Sô' cách chọn 4 đỉnh của đa giác là: cị 0 = 4845. 


Xác suâ't cần tìm là: p = = —A 

4845 323 

Bài 102 . Một đoàn tàu có ba toa trở khách đỗ ở sân ga. Biết rẳng mỗi toa có ít nhất 4 chỗ trống. Có 
4 vị khách từ sân ga lên tàu, môi nguòi độc lập vói nhau, chọn ngâu nhiên một toa. Tính xác suâ't 
để 1 trong 3 toa có 3 trong 4 vị khách nói trên. 

Lần 1 Chuyên Nguyễn Huệ 

Lòi giải tham khảo 

Vì môi vị khách có 3 lựa chọn lên một trong ba toa tàu. Suy ra số cách để 4 vị khách lên tàu là: 

3 4 =81. 

SỐ cách chọn 3 vị khách trong 4 vị khách ngồi một toa là: C 4 = 4. 

SỐ cách chọn một toa trong ba toa là: C 3 = 3. 

Vị khách còn lại có 2 cách chọn lên 2 toa còn lại. 

Suy ra có 2.3.4 = 24 cách để một trong ba toa có 3 trong 4 vị khách. 

Vậy xác suâ't để một trong ba toa có 3 trong 4 vị khách là: p = ^ = -Ệ-. 

81 27 


VÌ CỘNG ĐỒNG - CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 


43 













